VÁN ĐẠO 


NGÀI MAHASI 


Hòa thượng Kim Triệu 
hiệu đính 
Sư Khánh Hỷ 
soạn dịch 


VẤN ĐẠO NGÀI MAHASI 


1. Bạch Ngài, có cân phải có đây đủ đức tin vào việc hành thiên Minh Sát mới 
có thê khởi đầu hành thiền không? 


Điều đó không cần thiết, không cần phải có đức tin trọn vẹn trước khi hành thiền. 
Bởi vậy tôi không bao giờ bắt buộc hay khiển trách một ai về việc không có đức tin 
về việc hành thiền khi họ khởi đầu. Sở dĩ họ chưa có đức tin vào việc hành thiền, 
bởi vì họ chưa có kinh nghiệm hay có rất ít kinh nghiệm về việc thực hành. Vào năm 
1931, tôi chỉ mới có tám hạ, còn có rất nhiều tò mò và lẫn lộn. Lúc bấy giờ Ngài 
Mingon Zetawin dạy tôi: hãy ghi nhận chánh niệm khi ởi, ghi nhận chánh niệm khi 
đứng, ghi nhận chánh niệm khi ngồi, ghi nhận chánh niệm khi nằm. Hoặc là Ngài 
dạy khi đi ghi nhận đi, khi đứng ghi nhận đứng, khi ngồi ghi nhận ngồi, khi nằm ghi 
nhận nằm, khi co ghi nhận co, khi duỗi ghi nhận duỗi. Nghe Ngài dạy như thế, tôi 
cảm thấy bối rối và hỗn loạn, bởi vì tôi nghĩ rằng Ngài chẳng dạy tôi quan sát chân 
đề, hay sự vô thường, khổ và vô ngã của thân tâm. Tôi rất thắc mắc là tại sao một 
thiền sư như Ngài mà chỉ dạy toàn tục đề, nhưng tôi lại nghĩ rằng: “Ngài Hoà Thượng 
rất tinh thông Tam Tạng kinh điển và là một thiền sư rất nổi tiếng, Ngài dạy thiền sinh 
bằng chính kinh nghiệm của mình, như vậy việc phàn đoán của ta có sớm quá 
chăng? Làm sao ta có thể biết được phương pháp này tốt hay xấu khi chính mình 
chưa thực hành” Nghĩ như thế tôi yên tâm thực hành dưới sự hướng dẫn của Ngài. 


(Trích từ bài giảng vê Kinh Ariyavasa trang 84). 
2. Bạch Ngài, xin Ngài giảng cho con biết nghĩa của chữ Satipatthäna. 


Sãtipatthana có nghĩa là chánh niệm hay luôn luôn ghi nhớ. Thiền sinh phải luôn 
luôn ghi nhớ răng: Ta phải luôn luôn tinh tân ghi nhận chánh niệm mỗi hiện tượng 
vật chât và tâm đang xảy ra. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sãtipafthäna) 


3. Bạch Ngài, con tin rằng khi hành thiên, Ngài tiễn bộ rất nhanh chóng và Ngài 
đạt được hết tuệ giác nây đên tuệ giác khác. Có phải vậy không? 


Không, trong ba bốn tuần đầu việc hành thiền chẳng đem lại kết quả, bởi vì tinh tấn 
của tôi chưa đủ. Tuy nhiên, một vài thiền sinh ở đây, họ cố gắng phát triển định tâm 
và chánh niệm nên chỉ sau một tuần lễ họ đã khởi đầu thấy được vô thường, khổ và 
vô ngã. Riêng tôi, cả tháng trời, chưa tiến bộ, nói chỉ đến việc chỉ hành thiền bốn 
năm ngày. Hơn tháng trời, việc tiền bộ của: tôi chỉ là con số không. Bởi vì tôi không 
tin vào việc hành thiền và không chịu cố gắng. Vì đức tin không mạnh, vì thiếu nỗ 
lực tinh tấn, nên tôi không tiến bộ. Thế rồi tôi đâm ra nghỉ ngờ; và chính sự nghỉ ngờ 
nầy đã khiến tôi không tiến bộ. Do đó, các tuệ giác cũng như đạo quả không khởi 


Đi 


sanh. Tôi đã phí thì giờ vì nghi ngờ và phân tích. Thế nên, điều quan trọng của 
người hành thiên là loại trừ hoài nghĩ. Lúc đó tôi nghĩ rằng: “Phương pháp thực 
hành chỉ chú ý đến tục đế, chỉ quan sát đối tượng như đi, ngồi, co, duỗi... điều mà 
Ngài Hoà Thượng Thiền Sư dạy tôi chỉ là một căn bản bước đầu”. Vì có nghi ngờ 
như thế nên tôi không phát triển được tuệ giác. Dĩ nhiên, tôi nghĩ rằng sau này chắc 
chắn Thiền Sư sẽ dạy cho tôi làm thế nào để phân biệt giữa thân và tâm. Do đó, tôi 
tiếp tục tinh tấn thực hành. Không bao lâu sau, nhờ tin tưởng và thực hành đúng 
những lời hướng dẫn của thiền sư, tôi nhận ra rằng, sự thực đây chẳng phải là 
những bài tập căn bản bước đầu mà là sự ghi nhận các trạng thái, các hiện tượng 
vật chất và tâm trong khi đi, đứng, ngồi, nằm, co, duỗi...Và chính đây là sự hướng 
dẫn có phương pháp giúp người đi từ thấp đến cao. Tất cả những điều mà tôi cần 
phải làm là quán sát và ghi nhận một cách tinh tấn theo lời chỉ dẫn của thiền sư. 
(Trích từ bài giảng về Kinh Ariyavasa Vatta) 


4. Bạch Ngài, phải chăng chỉ cần quán sát sự đi, theo tục đề thôi là có thê kinh 
nghiệm được các hiện tượng của sự vật theo chân đề? 


Bạn cần biết có ba loại tôi: 

a. Khi dùng chữ tôi với nghĩa: Tôi là một con người hay một tự ngã, đó là dùng chữ 
tôi với tà kiến. 

b. Khi dùng chữ tôi với nghĩa: Tôi là một cái gì quan trọng, đó là dùng chữ tôi với 
ngã mạn. 

c. Dùng chữ tôi trong ngôn ngữ thông thường để mà nói chuyện. 


Khi bạn ghi nhận “đi là đi” thì chữ tôi đó nằm trong trường hợp thông thường. Ngay 
chính Đức Phật và chư vị A La Hán, các Ngài cũng dùng chữ tôi trong khi nói chuyện 
với mọi người và chữ tôi của các Ngài dùng chẳng có tà kiến hay ngã mạn gì cả. Tôi 
đã hướng dẫn thiền sinh bằng ngôn ngữ thông thường hằng ngày khi ghi nhận từng 
giai đoạn của mỗi bước đi. Mặc dầu dùng ngôn ngữ chế định, nhưng thiền sinh phải 
chú tâm quán sát để kinh nghiệm các hiện tượng vật chất và tâm theo chân đế, và 
khi tâm định đủ mạnh thì thiền sinh sẽ vượt qua ý niệm tục đề để thấy chân đề. 
Chẳng hạn, trong khi đi thiền sinh sẽ thấy được ý định thực hiện một bước đi, sự 
Cứng, sự căng và sự chuyên động bao gồm trong các bước đi, và cũng thấy được sự 
luôn luôn biến đổi của chúng. Thiền sinh sẽ không còn thấy một khối hình dáng mà 
thấy được các hiện tượng khởi sinh rồi hoại diệt theo đường lối của nó. Dần dần 
thiền sinh sẽ thấy được rằng không những đối tượng quán sát, mà ngay cả tâm quán 

sát đối tượng đó khởi sinh và hoại diệt tức thời. Nếu bạn không tin, cứ thử hành 
thiền đi thì sẽ biết. Tôi bảo đảm với các bạn rằng, nếu các bạn nghe theo lời chỉ dẫn 
của tôi thì chắc chắn chính các bạn sẽ kinh nghiệm điều này. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Ariyavasa Vatta) 


5. Bạch Ngài, khi bắt đầu hành thiên chúng con phải ghi nhận những gì, chúng 
con có phải ghi nhận cả thân lân tâm hay sao? 


Yathã pakatarh vipassanä bhiniveso 


Trong phụ chú giải của Thanh Tịnh Đạo có viết: Minh sát là quán sát các đối tượng 
nổi bật nhất. Như vậy, đối với người mới bắt đầu hành thiền thì phải ghi nhận đối 
tượng nào nổi bật và rõ ràng nhất. Vì đối tượng nỗi bật là đối tượng dễ ghi nhận. 
Đừng khởi đầu việc hành thiền bằng cách quán sát các đối tượng thật vi tế hay khó 
khăn và có ý nghĩ sai lầm rằng phải quaùn sát các đối tượng vi tế khó khăn mới đạt 
được thành quả mau chóng. Chẳng hạn, một học sinh mới bắt đầu vào học thì phải 
được học những bài học dễ trước. Học sinh mới đi học không thể cho bài khó được. 
Cũng vậy, khởi đầu hành thiền bạn phải quán sát những đề mục dễ nhất trước . Đức 
Phật dạy một phương pháp thật dễ “khi đi hãy ghi nhận đi”, “khi ngối phải ghi nhận 
ngồi”. Thế thôi. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Ariya Vatta trang 207) 


6. Phải chăng, Ngài là người đặt ra phương pháp quán sát phông xẹp của 
bụng trong khi thở? 


Không, tôi không phải là người đặt ra phương pháp quán sát phồng xeẹp. Thật ra đó 
là phương pháp của Đức Phật bởi vì Ngài đã dạy chúng ta quán sát yêu tố gió "vayo 
dhatu” trong ngũ uấn. Sự phòng và xẹp được tạo nên bởi yếu tố gió. Thoạt đầu, 
nhiều người đặt vân đề về phương pháp quán sát sự phông xẹp của bụng. Tuy 
nhiên, nếu được bạn bè khuyến khích và họ cố gắng hành thiền thì chính họ sẽ thấy 
được và tán thán phương pháp mà trước đây họ chỉ trích thậm tệ. Tôi bảo đảm rằng 
người nào cố gắng. thực hành thì sẽ tán thán phương pháp nầy qua chính kinh 
nghiệm của mình, giống như chỉ có nếm vị đường thì mới biết đường là như thế nào. 


7. Bạch Ngài, có thê ghi nhận đề mục sau khi đề mục đã xuất hiện không? 


Dĩ nhiên là không, mặc dầu khi mua một vật gì, bạn có thể mua chịu và trả tiền sau. 
Nhưng đối với việc hành thiền minh sát thì không. Bởi thế thiền sinh phải ghi nhận 
đề mục ngay khi đề mục xuất hiện để khỏi dính mắc vào đề mục. 

(The discourse on the basic of Vipassana p.84) 


8. Khi thực hành một cách tích cực thì có hại cho sức khoẻ không? 


Trong một câu kinh Pali có ghi “Kaye ca jivite ca anapekkhatam upatthapeti”. Hãy 
tinh tấn hành thiền, dầu cho tánh mạng hay tay chân có bị huỷ hoại cũng không 
màng. Đây là câu khuyến khích thiền sinh nỗ lực thực hành dầu cho phải hy sinh cả 
tánh mạng hay tay chân. Nhiều người nghĩ rằng “kinh khủng thay việc hành thiền 


4 


này”! Thật ra, chẳng có ai chết do nỗ lực tinh tấn hành thiền và cũng chẳng ai vì hành 
thiên mà hao mòn sức khoẻ. Có rất nhiêu băng chứng cho thầy một số người nhờ 
hành thiên tích cực đã tự chữa khỏi một sô bịnh kinh niên. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Ariyavasa Vatta trang 118) 


9. Bạch Ngài, trong khi hành thiên Minh Sát có cần phải niệm thâm, như niệm 
chứ phông xẹp ...không? 


Tên gọi, dầu đó là một từ chuyên môn hay trong ngôn ngữ thông thường, cũng đều 
là sự chế định hay tục đế. Tên gọi chẳng có chi quan trọng cả. Trong khi hành thiền, 
điều quan trọng nhứt là ý thức chánh niệm những hiện tượng bao gồm trong đối 
tượng ghi nhận: phồng và xẹp của bụng. Trong thực hành chỉ cần ý thức chánh 
niệm sự vật, không cần niệm thầm cũng đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, khi không 
niệm thầm thì thiền sinh rất khó ghi nhận đối tượng một cách trọn vẹn, chính xác và 
rõ ràng, đồng thời thiền sinh cũng sẽ gặp khó khăn trong việc nói lại kinh nghiệm của 
mình cho thiền sư hay người hướng dẫn mình. Đó là lý do tại sao thiền sinh được 
dạy phải niệm thầm khi ghi nhận đề mục. Tuy vậy, thiền sinh cũng gặp phải khó 
khăn khi không biết phải dùng những chữ gì để niệm các hiện tượng đang xảy ra. 
Đó là lý do tại sao thiền sinh dùng ngôn ngữ thông thường (phồng xẹp) khi thực 
hành. 


10. Bạch Ngài, như vậy phải chăng Ngài luôn luôn khuyến khích việc niệm 
thâm? 


Không, không phải luôn luôn như vậy. Có nhiều lúc đối tượng xuất hiện và diễn tiến 
quá nhanh chóng khiến bạn không đủ thì giờ để niệm thầm bằng tên từng đối tượng 
một. Lúc bấy giờ, bạn phải bỏ qua sự niệm thầm, chỉ đơn thuần ghi nhận mọi diễn 
biến qua các thời điểm. Nhiều khi bạn có thể ý thức chánh niệm bốn, năm hay cả 
mười đề mục cùng lúc và ngay tức khắc, nhưng bạn chỉ niệm thầm bằng tên từng đối 
tượng một. Điều này thật khó khăn vì bạn không đủ thì giờ để ghi nhận bằng tên 
nhiều đề mục như vậy. Gặp trường hợp như thế bạn cũng đừng bối rối, lo lắng. Bạn 
chỉ thuần ghi nhận các diễn biến xảy ra mà không niệm thầm. Nếu bạn cố gắng ghi 
nhận tất cả các đề mục thì chẳng bao lâu bạn sẽ mệt mỏi. Điểm chính trong việc 
hành thiền là ghi nhận các hiện tượng xảy ra đúng lúc. Như Vậy khi có nhiều đề mục 
xảy ra cùng một lúc, thay vì ghi nhận và niệm thầm chuyển động phông xẹp như 
thường lệ, thì bạn có thể đơn thuần ghi nhận các đối tượng đang xảy ra mà không 
niệm thầm 


(Trích từ Thiền Minh Sát Yếu Lược, trang 55) 


11. Bạch Ngài, khi không niệm thâm các đề mục như phông xẹp, ngôi, đứng, 
đi... thì có thiệt hại hay bât tiện không? 


Dĩ nhiên có, có nhiều sự thiệt hại khi không niệm thầm các đề mục hành thiền. Thiền 
sinh sẽ không ghi nhận được một cách chính xác các diễn biến đồng thời của tâm và 
đề mục hành thiền, Thiền sinh sẽ chánh niệm một cách hời hợt bề mặt, không đi sâu 
vào đối tượng. Tinh tấn bị suy giảm. 


(Trích từ Mục Đích của hành thiên, 27) 


12. Bạch Ngài, nếu ghi nhận “ngồi, ngôi” trong khi ngôi sẽ đạt được mục đích 
tốt đẹp, thì tại sao thiên sinh được dạy là phải ghi nhận phông xẹp khi ngôi? 

Dĩ nhiên ghi nhận “ngồi, ngồi” thì đạt được mục đích, nhưng nếu thiền sinh chỉ ghi 
nhận có một đề mục trong một thời gian dài, thì thiền sinh sẽ gặp phải sự bất quân 
bình do có ít tinh tấn và quá nhiều định tâm, điều này dẫn đến dã dượi buồn ngủ và 
chánh niệm cạn cợt yếu kém. Chỉ ghi nhận ngồi ngồi cũng khó thấy được diễn biến 
trong khi ngồi vì thiền sinh dễ rơi vào chỗ ghi nhận tư thế ngồi một cách tổng quát 
nên không thấy được các đặc tính bên trong sự vật. Đó là lý do tại sao thiền sinh 
phải quán sát chuyển động phông xẹp và lấy chuyển động phồng xẹp làm đề mục 
chính trong khi ngồi. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sila Vanta) 


13. Làm thế nào thiên sinh có thê cân bằng được định và tinh tắn bằng cách 
ghi nhận phông xẹp? 


Khi hành thiền cần phải cân bằng định và tinh tấn. Định tâm sẽ quá nhiều khi chỉ có 
một đề mục ghi nhận. Và tinh tấn sẽ quá nhiều khi có nhiều đề mục ghi nhận. Khi 
ghi nhận phồng xẹp, thì ta chỉ ghi nhận hai đề mục, đó là phồng và xẹp, nhờ thế tinh 
tần và định được quân bình. 


14. Bạch Ngài, tại sao phải ngôi một giờ và đi một giờ? 
Đi nhiều thì tinh tấn nhiều, nhưng định tâm ít, và đi quá nhiều cũng có khi hại cho sức 
khoẻ, bởi vậy thiền sinh sau khi ngồi một giờ lại phải đi một giờ. Một giờ ngồi, một 


giờ đi xen kẻ như vậy giúp cho định tâm và tinh tấn quân bình. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sila-Vanta) 


15. Bạch Ngài, khi thiền sinh ghi nhận phông và xẹp, phải chăng họ chỉ nhằm 
mục đích thây được cái bụng phông và xẹp mà chăng thây thêm gì cả? 


Thoạt đầu mới hành thiền, thiền sinh chỉ đơn thuần chú ý vào bụng, điều đó không có 
trở ngại gì cả. Lúc mới đầu hành thiền đừng kỳ vọng phải thấy đạo quả, ngay cả tuệ 
giác đầu tiên là tuệ giác phân biệt được vật chất và tâm cũng đừng mong ngóng. Đối 
với người mới hành thiền, việc cần phải làm là chú tâm chánh niệm để ngăn ngừa 
các chướng ngại, nhất là tâm lang bạc đây đó. Chỉ khi nào các chướng ngại: tham, 
sân, bất an, giao động, dã dượi buồn ngủ, nghi ngờ đã tạm thời bị chế ngự trong một 
thời gian; tâm tạm thời an định không bị quấy nhiều thì thiền sinh mới bắt đầu thấy 
được thực tướng của sự vật bao gôm trong sự phòng xẹp như: căng cứng, rung 
động mà không bị dính mắc vào hình dáng hay tư thế của bụng. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Ariyavasa Vatta) 
16. Bạch Ngài, khi hành thiền phải ngôi như thế nào? 


Có nhiều cách ngồi: 

a. Ngồi kiết già: hai chân xếp chéo, bàn chân này để trên bắp về của bàn chân kia, 
hai gan bàn chân ngữa lên trời. 

b. Ngồi bán già, chân này đặt trên chân kia. 

c. Ngồi theo kiểu Miến Điện, hay ngồi thoải mái, hai chân không đặt lên nhau mà để 
rời, chân này đặt trước chân kia. 


Đối với phụ nữ có thể ngôi theo cách nào thấy thích hợp với mình; trừ khi ngồi nơi 
công cộng phải theo khuôn mẫu của sô đông. 


Ngôi sao cũng được. Điều quan trọng là chọn cách ngồi thê nào để có thể ngồi lâu 
hơn, giúp định tâm có cơ hội phát triên tôt đẹp, đạt được các tuệ giác minh sát. 


(Bài nói chuyện tại Yangoon Ủniversity, trang 73) 


17. Bạch Ngài, tại sao thiền sinh không được nói chuyện trong thời gian hành 
thiền? 


Không phải là hoàn toàn không nói chuyện. Thiền sinh có thể nói chuyện khi cần 
thiết. Không nên nói những điều vô bỗ không cần thiết. Phải có ý thức sáng suốt 
trong khi nói, biết nói những gì cần nói, nói những gì đem đến lợi ích. Ngay trong đời 
sống hằng ngày hay trong khi đang cố gắng phát triển tinh thần, sự điều hòa trong 
việc nói năng cũng đem lại lợi ích tốt đẹp. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sallekha) 


18. Bạch Ngài, khi một thiên sinh được nghe bài pháp vê “sự tiễn bộ trong 
Thiên Minh Sát” phải chăng điều đó chứng tỏ răng Ngài đã xác nhận răng thiên 
sinh đó là Tu Đà Huờn? 


Không, chúng tôi chẳng bao giờ xác nhận tình trạng tiến bộ tinh thần của một thiền 
sinh. Khi chúng tôi biết chắc rằng một thiền sinh đã đạt được yêu cầu trong việc 
hành thiền thì chúng tôi sẽ cho thiền sinh ấy nghe một bài pháp của một trong các vị 
thầy của chúng tôi; bài pháp nói về những tiến triển trong Thiền Minh Sát, những tuệ 
giác đưa đến giác ngộ đạo quả. Mục đích của chúng tôi là giúp cho thiền sinh có thể 
tự đánh giá mức độ tinh thần của mình bằng cách xem xét lại các kinh nghiệm mà 
mình đã đạt được. Thêm vào đó, đây cũng là dịp giúp thiền sinh hoan hỷ với những 
gì mình đã đạt được khiến họ hành thiền tích cực hơn để tiến xa hơn nữa. Cho thiền 
sinh nghe những bài pháp về sự tiến triển trong các tuệ giác không phải là để xác 
nhận họ đã đến mức nào mà để họ tự đánh giá các kinh nghiệm mà mình đã đạt 
được độ thôi. 


(The discourse on Sallekha, trang 199) 


19. Bạch Ngài, trong khi dạy thiền minh sát, Ngài có gặp những trở ngại nào 
không? 

Tôi bắt đầu dạy thiền Minh Sát năm 1939 tại quê tôi, làng Saik Khon. Một số nhà Sư 
và cư sĩ chống đối, nhưng tôi không phản ứng và vẫn tiếp tục hướng dẫn thiền. Dần 
dần nhiều người đến hành thiền với tôi và có tiến bộ thật sự qua kinh nghiệm của 
chính họ. Điều này cho thấy những điều tôi hướng dẫn là đúng và nhiều người đến 
học hơn. Nhưng khi tôi đến dạy thiền tại Yangoon, một tờ báo viết một loạt bài chống 
đối tôi. Tôi giữ thái độ im lặng và tiếp tục hướng dẫn thiền. Rồi một cuốn sách ra đời, 
dùng những lời lẽ gắt gao để chỉ trích tôi. Tôi vẫn tiếp tục dạy dỗ, và quan niệm rằng: 
Tôi hướng dẫn thực hành thiền Minh Sát theo những lời dạy của Đức Phật, ai muốn 
đến học thì học, ai không muốn đến với tôi thì đến với những vị thầy khác. Thế rồi 
mọi chuyện cũng qua đi. Nhiều người đến hành thiền và đạt kết quả tốt đẹp. Tôi mở 
Thiền Viện này năm 1950 với 25 thiền sinh. Bây giờ vào mùa hè có trên một ngàn 
thiền sinh đến hành thiền. Vào mùa đông có ít người đến tham dự, nhưng số thiền 
sinh cũng hơn hai trăm. 

(Pháp thoại về kinh Tuvataka Sutta, trang 237-8) 


20. Chúng ta đạt được những phước báu gì khi hành thiên minh sát? 


Giả sử trong một giây ta ghi nhận chánh niệm một lần, như vậy một phút ta ghi nhận 
được 60 lần, một giờ ta ghi nhận được 3600 lần. Mỗi ngày 24 tiếng, trừ 4 giờ để 
ngủ, thiền sinh hành thiền 20 tiếng, vị chi 72.000 lần ghi nhận chánh niệm. Một khối 
phước báu khổng lồ. 

(Trích từ bài giảng về Kinh Sakka-panha) 


8 


21. Bạch Ngài, trong khi ăn chúng tôi ghi nhận bao nhiêu lần? 


Khi ăn một mình, bạn có thể ghi nhận một cách chính xác và tinh tế. Bạn có thể ghi 
nhận từ 50 đến 60 lần trong khi ăn một muỗng cơm. Như vậy, bạn cần phải bỏ ra 
khoảng một tiếng đồng hồ để dùng một bửa ăn. Tuy nhiên, khi bạn ăn chung với 
nhiều người, bạn không thể ăn chậm và ghi nhận như thế. Bạn ghi nhận được càng 
nhiều càng tốt, chứ không thể kỳ vọng như khi ăn một mình. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Malukya Puta, trang 144) 


22. Trong khi thiên hành, thiên sinh phải chú tâm ghi nhận những gì? Ghi nhận 
trái phải hay ghi nhận giở, bước, đạp. 

Thiền sinh phải chú tâm vào những diễn biến bên trong chân và cơ thể. Theo từ 
chuyên môn thì thiền sinh phải chú ý vào vàyo dhãtu - yếu tố gió - biểu hiện qua sự 
căng cứng, sức ép, chuyên động, rung chuyền. Tejo dhãtu (yêu tố lửa) biểu hiện qua 
nhiệt độ, nóng, lạnh, mát v.v...Pathävi dhäãtu (yếu tố đất) biểu hiện qua sự cứng 
mềm, trơn, nhám. Đặc biệt yếu tố vãyo dhãtu, là yếu tố ưu thế và biểu hiện trong 
mọi lúc, vì vậy đây là yếu tố dễ ghi nhận. 


(Malukya putta sutta tr. 149) 
23. Bạch Ngài, khi đứng thiên sinh phải chú tâm niệm những gì? 


Khi đứng thì thiền sinh hãy ghi nhận liên tục “đứng, đứng”, nếu sự ghi nhận đứng, 
đứng trở thành một điệp khúc và trở thành chỉ có một đề mục thôi, khi đó nên thêm 
vào điểm tiếp xúc và ghi nhận: đứng, đụng, đứng đụng; hoặc nếu thấy chuyển động 
phồng xẹp mạnh hơn thì chú ý vào chuyển động phông xẹp. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Malukaya, trang 149) 
24. Khi ngôi hay nằm thì phải ghi nhận chánh niệm như thế nào? 


Khi ngồi chỉ ghi nhận ngồi, ngôi liên tục. Nếu cảm thầy chán nản khi chỉ ghi nhận một 
đề mục thì phải thêm vào những điểm đụng có cảm giác nồi bật và ghi nhận: ngôi, 
đụng. Hoặc là có thể ghi nhận sự phồng xẹp của bụng và không chú tâm gì đến cảm 
giác của yếu tố gió như là căng cứng, di chuyển. Tương tự như vậy thiền sinh chánh 
niệm vào sự nằm. 

(Malukya putta sutta tr.150) 


25.. Bạch Ngài, thiền sinh phải làm gì khi thẫy có những khoảng trồng giữa 
phông và xẹp, giữa xẹp và phông ? 


Thiền sinh phải thêm vào khoảng hở của chuyển động phông xẹp tư thế ngồi. Chẳng 
hạn như ghi nhận: phông, xẹp. ngôi, phông, xẹp, ngôi. Ngay cả khi có nhiều khoảng 
trống, thiền sinh cũng chỉ thêm vào những chỗ đụng nỗi bật nhất: phông, xẹp, ngồi, 
đụng. Khi nằm xuông cũng phải ghi nhận tương tự: phông, xẹp, nằm, đụng; hay 
phông nằm xẹp nằm. 


(Phương pháp hành thiên Minh Sát II, trang 12) 


26. Bạch Ngài, khi ghi nhận yếu tố lạnh hay nóng là ghi nhận yếu tố nhiệt độ 
hay khổ thọ? 


Thiền sinh chỉ đơn thuần ghi nhận sự nóng. Đó là kinh nghiệm về yếu tố nhiệt độ. 
Nêu thiên sinh cảm thây cái nóng hay lạnh nây khó chịu. Đó là đã kinh nghiệm được 
khổ thọ. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Malukya trang. 165) 


27. Muốn thành tựu hoàn toàn các tuệ giác, cân phải thực hành trong thời gian 
bao lâu? 


Điều nầy tùy thuộc vào nhiều yếu tố; có người chỉ trong một tuần. Phần lớn phải cần 
trong một tháng rưởi hay hai tháng. Cũng có người cần đến ba hay bốn tháng mới 
hoàn thành. Tuy nhiên, người nào tinh tấn thực hành, tuân theo lời chỉ dẫn của thiền 
sư trong vòng một tháng thì sẽ đạt đến kết quả. Bởi vậy, thiền sinh được yêu cầu 
đến trường thiền ít nhất một tháng. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sallekha, trang. 191) 
28. Bạch Ngài, phải hành thiền bao lâu mới đạt được tuệ sanh diệt 


Phần lớn thiền sinh, nếu tinh tấn hành thiền, đều có thể đạt đến tuệ giác thấy được 
sự sinh diệt (Udayabbaya - nana). Điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, 
một số thiền sinh có thể đạt được trong vòng ba bốn ngày. Nhưng cũng có người 
phải mất đến mười hay mười lăm ngày mới đạt được, bởi vì thiếu tinh tấn và quyết 
tâm. Cũng có một số thiền sinh thực hành hơn một tháng cũng chưa đạt được tuệ 
giác nầy bởi vì còn nhiều khiếm khuyết trong việc thực hành. Một thiền sinh thông 
thường nếu chịu khó cố gắng thì chỉ trong vòng vài tuấn là đạt được. Tuy nhiên, nếu 
thiền sinh thật nỗ lực tinh tấn thì trong vòng một tuần sẽ thấy được sự sinh diệt 

(Trích từ bài giảng về Kinh Sellekha) 


10 


29. Thiên sinh cần phải làm gì đễ thấy các hiện tượng một cách rõ ràng? 


Vào đêm tối, chẳng hạn, ta không thấy được mọi vật chung quanh một cách rõ ràng, 
nhưng nếu có một cái đèn bắm thì ta có thể phân biệt được vật này hay vật kia. 
Cũng vậy, định tâm có thể so sánh với ánh sáng. Nhờ định tâm chúng ta có thể thấy 
các hiện tượng một cách rõ ràng. Nhờ định tâm ta có thể thấy được sự căng cứng, 
chuyển động... sinh và diệt. 


(Trích từ bài giảng vê Kinh Sallekha trang. 113) 


30. Bạch Ngài, làm thế nào kinh nghiệm được Yếu tố nước? (Apo dhatu: Yếu 
tô dính hút, ướt, chảy lỏng) 


Thật ra, khó cảm nhận được yếu tố nước. Chúng ta chỉ nhận được yếu tố nước 
xuyên qua ba yếu tố đất, lửa và gió. Bởi vậy, khi chúng ta cảm thấy nước mắt chảy 
ra hoặc khi nuốt nước miếng, chúng ta kinh nghiệm được yếu tố chảy lỏng hay sự 
ướt. Sự cảm nhận này xuyên qua ba yếu tố kia, khi nước mắt trào ra, ta cảm nhận 
được nước mắt từ mắt chảy dài xuống má. Nhận ra sự chuyển động của giọt nước 
mắt là gió. Giọt nước mắt nóng, ta cảm nhận được yếu tố lửa. Giọt nước mắt lăn 
xuống ta cảm thấy nhột nhột, đó là yếu tố đất. Qua ba yếu tố đó ta gián tiếp cảm 
nhận được sự ướt, sự chảy lỏng. Thật ra, ta không thể quán sát yếu tố nước được, 
ngay cả mười hai thành phần uề trược của thân gọi là nước, (mật, đàm ,mủ, máu, 
mồ hôi, mở, nước mắt, huyết tương, nước miếng, nước mũi, nước khớp xương, 
nước tiểu) cũng phải được cảm nhận xuyên qua ba yếu tố kia chứ không thể cảm 
nhận trực tiếp được. 

(Trích từ bài giảng về Kinh Sellekha) 


31. Bạch Ngài, phải chăng chúng ta đừng chấp nhận điều gì nếu chính ta chưa 
tự mình kinh nghiệm ? 


Có nhiều vật chúng ta không thể thấy bằng mắt thường được mà phải nhờ kính hiển 
vi hay kính viễn vọng. Mặc dầu chúng ta chẳng thấy một phần nào đó, nhưng chúng 
ta có thể tin được lời nói của những người đã thấy chúng. Chúng ta tin tưởng hay 
chấp nhận những khám phá của các phi hành gia, mặc dầu chúng ta chưa đi ra 
ngoài không gian. Những quy luật tự nhiên mà giáo pháp đã nói đến thật là tế nhị. 
Chúng ta chưa kinh nghiệm được điều đó bởi vì chúng ta thiếu khả năng tinh thần và 
nỗ lực tinh tấn, hoặc bị các chướng ngại như, phiền não, nghiệp, quả, các tội trọng, 
chê bai thánh nhân (kilesa, kamma, vipaka, vitikamma, ariyupada). Tuy nhiên, phần 
lớn trường hợp các tuệ giác chưa thành đạt bởi vì thiền sinh thiếu tinh tấn và định 
tâm. Như vậy, nếu bạn không hành thiền một cách nghiêm túc như những người 
khác đã làm thì đừng kỳ vọng đạt được những gì mà người khác đã đạt được. 
(Trích từ bài giảng về Kinh Sellekha) 


II 


32. Bạch Ngài, tại sao Ngài dạy những thiên sinh mới phải khởi hành hành 
thiền bằng cách ghi nhận chuyền động phông xẹp? 


Bởi vì những đề mục vi tế rất khó ghi nhận và đòi hỏi nhiều thời gian để đạt được sự 
định tâm, trong khi đó những đề mục hiển hiện rõ ràng như chuyển động phòng xẹp 
của bụng có thể đạt được sự định tâm mau hơn. Đó là lý do tại sao tôi hướng dẫn 
các thiền sinh khởi đầu việc hành thiền của mình bằng cách quán sát các đặc tính 
căng cứng, chuyển động của sự phồng xeẹp. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Dhammacakka trang 172) 
33. Bạch Ngài, phải chăng chỉ có hai đề mục đề ghi nhận, đó là phông và xẹp? 


Vâng, thoạt đầu thiền sinh chỉ ghi nhận hai đề mục phồng và xẹp; đó là hai đề mục 
chính. Tuy nhiên, thiền sinh còn phải ghi nhận những tư tưởng khởi sinh trong tâm. 
Sau khi ghi nhận, lại trở về đề mục chính. Tương tự như vậy đối với sự đau, thiền 
sinh ghi nhận đề mục đau. Khi sự đau biến mắt, thiền sinh trở về với đề mục chính. 
Nếu ghi nhận sau một khoảng thời gian nào đó mà sự đau vẫn còn hiện diện, thiền 
sinh hãy trở về đề mục chính. Trong các tác động co duỗi tay chân, thay đổi tư, thế 
thiền sinh cũng chánh niệm ghi nhận như trên. Thiền sinh phải ghi nhận mỗi một tác 
động hay thái độ bao gồm trong các đề mục rồi trở về đề mục chính . Khi thiền sinh 
thầy hay nghe mà các đề mục này nổi bật, thiền sinh phải ghi nhận “thấy, thấy”, 
“nghe, nghe”. Sau khi ghi nhận ba bốn lần thiền sinh phải tinh tấn trở về đề mục 
chính. 


(Dhammacakka tr. 179) 


34. Bạch Ngài, phải chăng có một số người chỉ nhờ nghe giáo pháp mà đắc 
quả? 


Không phải nhờ nghe giáo pháp mà đắc quả. Muốn đạt đạo quả, điều thiết yêu là 
phải ý thức sáng suôt và chánh niệm thân, thọ, tâm, và các hiện tượng tông quát. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Dhamma-cakka, p. 158) 

35. Phải chăng vấn đề tuôi tác ảnh hưởng đến việc hành thiên? 

Vâng, có một vài khác biệt giữa người già và người. trẻ. Để đạt được một vài tuệ 
giác, nêu thiên sinh ở vào khoảng tuôi từ mười lãm đên bôn mươi thì phải thực hành 
khoảng một tháng. Đôi với những người lớn tưôi hơn, từ sáu mươi đên bảy mươi thì 
phải cân hai đên ba tháng. Tại sao vậy? Bởi vì những người còn trẻ, có sức mạnh 
vê thê lực, tâm nhạy bén, tích cực, và ít lo âu phiên muộn. Dĩ nhiên, càng già thì 
càng đau yêu. Người lớn tuôi thì trí nhớ và sự hiệu biệt cũng yêu kém và lại có nhiêu 

12 


phiền muộn hay đã chất chứa nhiều kinh nghiệm không tốt đẹp trong quá khứ. Đối 
với các nhà sư, nếu sau khi xuất gia mà hành thiền ngay thì sẽ gặt hái nhiều kết quả 
tốt đẹp, bởi vì một vị sư mới tu, tuổi còn nhỏ, có đức tin mạnh mẽ vào việc thực 
hành, giới luật lại trong sạch. Do đó, theo ý của tôi, dầu cho việc học hành kinh điển 
là quan trọng, nhưng ngay sau khi xuất gia, phải hành thiền ít nhất ba tháng. Đáng 
thương thay, một số nhà sư đã chết trước khi thực hành. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Hemavatfa, trang 320) 


36. Bạch Ngài, phải chăng chỉ đơn thuân quán sát những đề mục như trái 
bước, phải bước — như sự luyện tập trong quân đội mà mọi người ai cũng biêt 
— lại có thê đạt được các tuệ giác sao? 


Chỉ trích rằng chánh niệm, định tâm và tuệ giác không thể phát triển do chú tâm vào 
trái phải, và cho rằng chú tâm vào trái phải chẳng khác nào sự huấn luyện trong quân 
đội nhằm mục đích thể dục và sức khoẻ; đó là sự chỉ trích sai lầm. Chú tâm vào trái 
phải trong hành thiền Minh Sát khác hẳn với sự huấn luyện trong quân đội. Sự chú 
tâm ghi nhận trái phải trong khi hành thiền Minh Sát là để phát triển niệm, định, tuệ. 
Nếu bạn chối bỏ, chỉ trích sự thực này có nghĩa là bạn đã chối bỏ lời dạy của Đức 
Phật. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Dhamma dayada, p.83) 

37. Bạch Ngài, danh từ ghi nhận hay chánh niệm ghi nhận nghĩa là gi? 

Danh từ ghi nhận hay chánh niệm ghi nhận có nghĩa là chú tâm vào đề mục hành 
thiên, mục đích là đê ý thức rõ ràng các hiện tượng thực sự đang xảy ra trong từng 
sát na hay từ sát na nây sang sát na khác. 


(Trích từ bài giảng về Nibbana trang. 216) 


38. Bạch Ngài, tại sao trong lúc hành thiên phải làm các tác động một cách 
chậm rãi? 


Chỉ khi nào làm các tác động một cách chậm rãi thì định tâm chánh niệm mới theo 
kịp đối tượng quán sát. Bởi thế, tôi thường khuyên các bạn khởi đầu thực hành bạn 
phải làm mọi tác động một cách chậm rãi và chánh niệm. Thật vậy, vào lúc đầu, nếu 
bạn làm mọi tác động một cách nhanh chóng thì chánh niệm không thể bắt kịp. 


(The talk on the Silver Anniversary, p.86) 


39. Tại sao những người đạt được các tâng thiên chỉ, không thấy thân tâm là 
vô thường? 


13 


Vì không quán sát các hiện tượng vật chất và tâm hiễn lộ thật sự trong mỗi một sát 
na khi đi, đứng, ngôi, năm, thây, nghe, ngửi, nêm, đụng; nên họ không thây được 
thân và tâm vô thường. 


(Silver anniversary trang. 86) 


40. Bạch Ngài, phải chăng định và niệm của chúng ta sẽ khác biệt lúc bình 
thường và lúc đau? 


Khi niệm và định của bạn chưa mạnh mẽ thì sự đau của bạn càng gia tăng. Khi bạn 
đang ghi nhận đau, cứng, nóng thì dầu cảm giác đau, cứng, nóng có trầm trọng đến 
đâu đi nữa bạn cũng hãy tiếp tục ghi nhận bền bỉ. Khi niệm và định đủ mạnh, đôi lúc 
trong khi đang ghi nhận sự đau bạn sẽ thấy rõ cơn đau biến mất tức khắc, và cảm 
giác dau này chẳng bao giờ trở lại nữa. 


(The discourse on Anafta-lakkhana sufta) 


41. Bạch Ngài, phải chăng đạo và quả không thê chứng nghiệm trong thời đại 
nây dâu ta có cô găng đền đâu đi nữa? 


Những người nào có tư tưởng như thế thì chắc chắn sẽ thất bại trong việc hành 
thiền, nói chi đến việc đạt đến đạo quả. Đây là một loại tư tưởng tạo chướng ngại 
trên đường thực hành để đạt đến đạo quả. 

(Trích từ bài giảng về Kinh Sallekha) 


42. Bạch Ngài, đàn ông với đàn bà người nào hành thiên tiến bộ mau hơn? 


Thường thì đàn bà chịu khó tỉnh tấn, có nhiều đức tin và tuân theo những lời chỉ dẫn 
của thầy hơn. Kết quả là họ phát triển định tâm sớm, và nhờ thế, họ đạt đến tuệ giác 
nhanh hơn. Thật vậy, tôi thường thấy đàn bà hành thiền tiến bộ nhanh hơn đàn ông. 
Tuy nhiên, tôi cũng thấy một số phụ nữ đã phí thì giờ vào việc suy nghĩ lung tung nên 
không tiến bộ. Có nhiều lý do khiến họ không tiến bộ hay tiến bộ rất ít, đó là làm 
biếng, tuổi già, sức khoẻ kém... Dỉ nhiên, cũng có những nam thiền sinh và các nhà 
sư tiễn bộ rất nhanh khi họ nghiêm túc thực hành theo lời chỉ dẫn của thiền sư. 

(Trích từ bài giảng về Kinh Salekha trang. 124) 


43. Bạch Ngài, ngay trong kiếp sống nây chúng ta có thê đạt được đạo quả 
không? 


Sao không? Nếu bạn có một công thức để làm thuốc thì bạn có thể làm được thuốc 
và uống thuốc ấy để trị bệnh. Cũng vậy, những lời dạy của Đức Phật cũng giống 
như công thức đang có trong hiện tại đây và bạn cũng đã có sẵn thái độ tinh thần tốt 
để hành thiền. Điều quan trọng là bạn phải thực hành, và bạn chắc chắn sẽ đạt được 


14 


đạo quả. Hãy nhớ kỹ điều đó. Hơn nữa không có cuốn kinh Pali nào nói rằng trong 
thời đại nầy không thể đạt được đạo quả. Kinh điển xác định rõ rằng: ngày nay 
người ta có thể đạt được đạo quả Alahán với tam minh: túc mạng minh, sinh tử minh 
và lậu tận minh. Ngay trong chú giải của Luật Tạng còn nói rằng nếu không đạt đạo 
quả A La Hán thì ít nhất cũng đạt được quả thánh thứ ba. Lúc gần Niết Bàn, Đức 
Phật còn nói với Subhada, người học trò cuối của Ngài rằng: “Bao lâu còn có nhà sư 
thực hành một cách đúng đắn thì thế gian không thiếu vắng A La Hán”. Hiện nay, 
chúng ta còn tìm thấy những thiền sinh tích cực thực hành theo lời hướng dẫn đúng 
đắn. Bởi thế tôi chắc chắn rằng ngay cả bây giờ, thế gian nầy không thiếu vắng 
thánh nhân, không thiếu vắng A La Hán. 


(Trích từ bài giảng Maha Satipatthana trên đài phát thanh) 
44. Bạch Ngài, những người đã đạt được đạo quả kinh nghiệm như thế nào? 


Một người đạt được đạo quả thì tâm họ lúc bấy giờ tức khắc thay đổi một cách kỳ 
diệu. Họ cảm thấy như vừa mới tái sanh. Đức tin của họ hoàn hảo. Đó là kết quả 
của hỷ lạc và hạnh phúc tuyệt diệu. Đôi lúc trạng thái tâm nầy hiển lộ mạnh mẽ đến 
độ thiền sinh không thể xuyên thấu vào đối tượng như trước đây, dầu cho họ hết sức 
chú tâm vào đề mục. Tuy nhiên, vào một vài giờ sau, hay vào một vài ngày sau đó, 
trạng thái tâm này dịu bớt, thiền sinh có thể hành thiền một cách tốt đẹp trở lại. Một 
SỐ người, cảm thấy đạt được một sự thư giản tốt đẹp. Một số không muốn thực tập 
nữa, có thể vì thấy đến đây là đủ, đã thoả mãn những gì đã đạt được và không muốn 
đạt thành quả cao hơn. 


(Trích từ bài giảng Phương Pháp Hành Thiên Minh Sát, trang 155) 


45. Bạch Ngài, phải chăng những người hiễu biết giáo lý nhiều là một chướng 
ngại cho việc hành thiên? 


Không, không thể nói như thế được. Không thể nào có chuyện kiến thức về giáo 
pháp lại là trở ngại trong thực hành. Như bạn biết, Ngài Pothila, một nhà sư có kiến 
thức uyên thâm về Phật Pháp, đã đắc quả A La Hán mau chóng nhờ thực hành dưới 
sự hướng dẫn của một sa di nhỏ tuổi. Điều này chứng tỏ rằng kiến thức của một 
người không trở ngại cho việc thực hành giáo pháp. Chướng ngại thực sự trong việc 
hành thiền là ngã mạn, (cho rằng mình học cao hiểu rộng nên không tin hay ít tin 
tưởng vào sự thực hành) hoài nghi, không nghiêm túc tuân theo lời hướng dẫn của 
thiền sư, thiếu nỗ lực tinh tấn chứ không phải là kiến thức. 


(The progress of Vipassana, p. 107) 


46. Bạch Ngài, có sự khác biệt giữa một người hành thiên và người khônghành 
thiên khi họ phải đương đâu với cơn bệnh nặng chăng? 


15 


Dĩ nhiên là có sự khác nhau, người không hành thiền chỉ nhớ đến việc xin giới, nghe 
tụng kinh Paritta, cúng dường y bát và thực phẩm cho chư Tăng. Thật đáng thương 
làm sao! Họ chỉ biết làm phước và giữ giới thôi. Đối với người hành thiền, họ cố 
gắng thực hành đề đạt những tuệ giác cao hơn, cho đến khi giác ngộ đạo quả, bằng 
cách chánh niệm ghi nhận khắn khít vào đề mục, vào chính cảm giác đau đớn khó 
chịu từng sát na một. 


(Talk as a greeting to Shwe Bo) 


47. Bạch Ngài, phải chăng có những loại đau khổ, không thoải mái do việc 
hành thiên đem lại, nếu có thì làm thế nào đề đương đầu với chúng? 


Vâng, khi đạt được định tâm mạnh mẽ, thiền sinh sẽ kinh nghiệm một vài cảm giác 
khó chịu như ngứa, nóng, đau nhức, nặng nề, tê cứng, nghẹn. 

. Những cảm giác nây sẽ chấm dứt ngay khi bạn ngưng hành thiền. Nhưng khi hành 
thiền trở lại thì những cảm giác này lại xuất hiện. Chắc chắn đây không phải là bệnh 
hoạn mà chỉ là những cảm thọ liên quan đến sự thực hành. Đừng lo lắng, cứ tiếp tục 
ghi nhận. Cuối cùng những cảm giác khó chịu nầy sẽ biến mắt. 


(How to practice Vipassana II, p. 19) 
48. Bạch Ngài, khi sự phông xẹp biến mất, thiền sinh phải ghi nhận những gì? 


Khi sự phồng xẹp biến mắt, bạn phải chú tâm ghi nhận ngồi, đụng hay nằm, đụng. 
Bạn có thể thay đổi nhiều điểm đụng. Chẳng hạn, như bạn ghi nhận ngồi, đụng và 
chú tâm vào điểm đụng ở chân phải; sau đó niệm ngồi đụng và chú tâm vào điểm 
đụng ở chân trái. Như vậy, bạn có thể chuyên sự chú tâm từ điểm đụng nầy sang 
điểm đụng khác. Hoặc bạn có thể chuyển sự chú tâm vào bốn, năm hoặc sáu điểm 
đụng xen kẻ. 


(How to practice Vipassana II, p.47) 


49. Bạch Ngài, khi không có đây đủ Ba La Mật thì chúng ta có thê hành thiên để 
đạt đạo quả không? 


Nếu bạn không hành thiền thì làm sao vun bồi được Ba La Mật. Ngay cả khi Ba La 
Mật đã tích tụ đầy. đủ, bạn cũng không thể giác ngộ nếu không hành thiền. Mặt khác, 
nếu bạn hành thiền thì Ba La Mật sẽ được vun bồi và điều nầy sẽ giúp bạn kinh 
nghiệm được Niết Bàn sớm hơn. Nếu Ba La Mật của bạn được phát triển trọn vẹn 
thì bạn sẽ được giác ngộ ngay trong kiếp sống này, hoặc ít ra cũng sẽ tạo được mầm 
mống cho việc giác ngộ trong tương lai. 


16 


(How to pratice vipassan, tr 47) 


950. Bạch Ngài, xin Ngài hãy kê ra một vài người mà Ngài tin rằng họ đã kinh 
nghiệm Niêt Bàn. 


Vâng tôi sẽ kể, trong số những người đầu tiên hành thiền dưới sự hướng dẫn của tôi 
có U. Pho Chon, anh em chú bác của tôi, là người có trí tuệ nhạy bén. Khi ông ta đạt 
được tuệ diệt thì ông bắt đầu thấy cây cối và con người tan rã, ông ta nghĩ răng cặp 
mắt ông ta có cái gì không ổn đây, bởi vì ông ta đã được học từ một vị thầy rằng: 
Những sự vật như cây cối, khúc gỗ, đá, thân thể con người, tùy thuộc vào nhiều 
nguyên nhân và điều kiện như nghiệp và tâm và các điều kiện khác mà biến đổi một 
cách nhanh chóng. Sinh ra chúng chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn rồi biến mắt. 
Nhưng ở đây lạ quá, ông không thấy sự vật sinh diệt mà chỉ thấy sự vật tan biến. 
Ông đến gặp tôi và hỏi tại sao có hiện tượng như vậy. Tôi khích lệ ông ta và nói rằng 
chẳng có gì sai lầm đối với sự nhìn của ông ta cả. Đó là fuệ fhứ năm, ở tuệ này ông 
ta có thể thấy sự vật diệt mất một cách nhanh chóng, tức thì. Vài ngày sau đó, ông ta 
diễn tả một cách rõ ràng cho tôi biết kinh nghiệm Niết Bàn, kinh nghiệm về sự chấm 
dứt của vật chất và tâm của ông. 


(To protect the Buddha s sasana from danger, p. 75) 


51. Bạch Ngài, những người mà Ngài nghĩ rằng đã đạt Niết Bàn, họ mô tả Niết 
Bàn như thê nào? 


Những người mà tôi tin rằng họ đạt Niết Bàn, đã mô tả lúc họ chứng nghiệm Niết 
Bàn như sau: 


Tôi thấy đối tượng ghi nhận, và tâm ghi nhận ngưng bặt một cách đột ngột. 


(How to practice Vipassana II, p.36) 


52. Bạch Ngài, có bao nhiêu thiền sinh dưới sự hướng dẫn của Ngài mà Ngài 
tin răng họ đã giác ngộ đạo quả? 


Tôi tin rằng có hàng ngàn thiền sinh, chỉ thúc hành trong vòng một tuần lễ đã thấy 
được tuệ đầu tiên là sự phân biệt thân và tâm. Đó là nhờ họ tích cực hành thiền và 
nghiêm túc tuân theo lời chỉ dẫn của thiền sư nên có định tâm mạnh mẽ. Cũng có 
hàng ngàn thiền sinh thấy được liên hệ nhân quả, thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã 
của vật chất và tâm. Và cũng có hàng ngàn thiền sinh do tinh tấn quán sát thân tâm 
một cách khắn khít từng giây phút một, định tâm phát triển, tuệ giác chín muồi và đã 
đạt đạo quả. 


(Trích từ bài giảng vê Kinh Sakkha-panha) 
17 


53. Phải chăng thấy được vô thường là khi ta thấy một vật gì đang bị hủy hoại 
như cái bình bị bễ chẳng hạn, hoặc sẽ thấy khổ khi bị một cái gai đâm vào da 
thịt? 


Đôi khi bạn thấy được sự vô thường khi nhìn thấy bình bẻ, thấy được khổ khi bị gai 
nhọn đâm vào da thịt. Nhưng ý niệm vô thường và khổ đó chỉ là trí tuệ hiểu biết về 
vô thường và khổ theo tục đế, không giúp cho bạn thấy rõ được vô ngã qua chân đế. 
Mặt khác, một thiền sinh chỉ thấy được vô thường khi họ thấy các hiện tượng trong 
hiện tại sinh và diệt liên hồi và thấy được khổ khi họ thấy thân tâm trong hiện tại bị 
đàn áp bởi sự hủy hoại, chỉ khi đó thiền sinh mới thực sự thấy vô ngã đúng theo 
chân đê. 


(Trích bài giảng vê Bát Chánh Đạo, trang 177) 


54. Bạch Ngài, xin Ngài diễn tả cho biết sự chứng ngộ vô ngã qua chân đế là 
như thê nào? 


Có nhiều người nghĩ rằng thấy rõ được vô ngã khi bạn mất cái ý niệm về hình dáng 
do thấy được những yếu tố vi tế của vật chất. Thực ra, đó không phải là thấy vô ngã 
qua sự thực hành, đó là bởi vì bạn đã có kinh nghiệm rõ ràng vê cái tâm hay biết và 
cho rằng cái tâm hay biết đó là tôi hay linh hồn. Giống như trường hợp ở cõi trời vô 
sắc. Những người ở cõi trời đó không có cơ thể vật chất nhưng họ vẫn có ý nghĩ sai 
lầm răng tâm của họ là tôi ta, linh hồn, tự ngã. Như vậy, chỉ đơn thuần thấy mất ý 
niệm về hình thể vật chất không phải là thấy vô ngã đâu. Chỉ khi nào thiền sinh quan 
sát vật chất và tâm, trong giây phút hiện tại và thầy rõ, chúng khởi sinh và hoại diệt 
ngay tức khắc theo đường lối của chúng, mà chẳng có một uy quyền hay thực thể 
nào thúc đây hay điều khiển; lúc đó thiền sinh mới thấy rõ vô ngã qua chân đề 


(Trích từ bài giảng vê kinh Sila-vanta, trang 142) 
55. Làm thế nào đề thấy được vật chất và tâm là vô thường? 


Nếu bạn chánh niệm khắn khít thân tâm từng giây phút một thì bạn sẽ thật sự thấy rõ 
bản chât của các hiện tượng và thây rõ chúng khởi sanh và hoại diệt ngay tức khắc. 


(Bát Chánh Đạo, trang 171) 


56. Chúng tôi phải ghi nhận hay niệm những điểm đụng hay điểm tiếp xúc 
nào? 


18 


Điểm đụng hay điểm tiếp xúc nào cũng ghi nhận hay niệm được: chẳng hạn điểm 
đụng nơi mông, nơi chân, nơi đâu gôi... Tât cả nơi nào chú tâm đến đều ghi nhận: 
đụng, đụng hay tiêp xúc, tiêp xúc. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Vammiika, p. 180) 


57. Phải chăng muốn thấy đặc tính của sự vật khi đi, phải chú ý vào sự cứng, 
sự chuyền động? 


Đức Phật dạy thầy tỳ khưu phải: ý thức chánh niệm vào sự đi khi đi. Khi chúng ta đi 
thì yếu tố gió được hiển lộ. Kinh nghiệm được yếu tố gió là khi chúng ta thấy rõ sức 
ép, sự nâng đỡ, sự chuyển động, sự đây. Khi kinh nghiệm được sức ép, sự nâng đỡ 
là thấy được đặc tính của yếu tố gió. Khi kinh nghiệm được sự chuyên động là thấy 
được chức năng của yếu tố gió. Tuy nhiên, Đức Phật không bảo ta phải ghi nhận: 
sức ép, nâng đỡ, chuyển động hay đầy... Đức Phật chỉ dạy rằng khi đi phải ý thức 
đến sự đi. Chỉ thế thôi. Sở dĩ Ngài dạy như thế bởi vì Ngài muốn cho ta dễ hiểu. 
Ghi nhận bằng ngôn ngữ tục đề là phương pháp dễ dàng, và hầu như ai cũng làm 
được. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Vammiika, p. 192) 


58. Bạch Ngài, phải chăng thấy được vô thường thì tức khắc thấy được khổ và 
vô ngã? 


Đúng vậy, cái gì vô thường thì cái đó khổ và vô ngã. 
(Trích từ bài giảng về Kinh Vammiika, p. 257) 


59. Bạch Ngài, tại sao các thiền sư không thê xác nhận sự giác ngộ của một 
thiên sinh? 


Đúng vậy, thiền sư không thể xác nhận một thiền sinh nào đã đắc quả. Chỉ có Đức 
Phật mới xác nhận sự chứng đắc Đạo Quả của thiền sinh, người nào đã đắc quả gì: 
Tu Đà Huờn, Tư Đà Hàm v.v... Ngay cả Ngài Sariputta cũng chẳng bao giờ xác nhận 
ai đắc quả gì. Chúng tôi chẳng bao giờ xác nhận sự chứng đắc của một thiền sinh 
nào. Đó là đường lối thích ứng theo truyền thống Phật giáo. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sallekha) 
60. Bạch Ngài, nếu chỉ hành thiên trong vòng một tháng mà thiên sinh đã có 
thê diễn tả kinh nghiệm chứng đắc đạo quả của mình sao? Như vậy có quá 
sớm chăng? 

19 


Không quá sớm đâu, Đức Phật đã dạy rằng: phương pháp hành thiền của Ngài là 
phương pháp tuyệt hảo có thể giúp thiền sinh tinh tấn hành thiền đạt quả thánh thứ 
ba trong vòng một tháng. Nếu có người nào nói rằng không thể giác ngộ chỉ trong 
vòng một tháng dầu cho có hành thiền tích cực đến đâu đi nữa thì người đó đã chê 
trách những lời dạy của Đức Phật và đã cản trở việc hành thiền của mọi người. 


(Trích từ bài giảng về Kinh Sallekha) 


20 


